CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ 
THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS 


SOFT DREAMS 
Make IT Simple 


HỒ SƠ NĂNG LỰC 


Hà Nội tháng 12/2021 
1 


I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 


Địa chỉ 


Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Phường 


Më Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 


Trụ sở và chỉ 


nhánh 


- Trụ sở chính tại Hà Nội 
- Chi nhánh tại TP.HCM 


Các tổng đài hỗ 
trợ toàn quốc 
24/7 


- Nhánh 1: 1900 56 56 53 
- Nhánh 2: 1900 57 57 54 


Ngày thành lập 


09/09/2012 


Số lượng nhân 


viên 


300 nhân viên 


Các sản phẩm 
chính 


- Phần mềm hóa đơn điện tử Easylnvoice 
- Phần mềm kế toán EasyBooks 
- Chữ ký số EasylInvoice 


- Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào EasyIn 


Dự án tiêu biểu 


- Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử - Tổng Công ty 
Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

- Xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối khách hàng vay 
CIC - Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam. 

- Phát triển phần mềm, nâng cấp, quản trị, vận hành, khai 
thác, giám sát phần mềm Công ty xổ số - Công ty cổ phần 
công nghệ và truyền thông Vietnamnet. 

- Triển khai chính sách bảo mật - Công ty cổ phân công 
nghệ thông tin và truyền thông Tecapro 

- Cung cấp hàng hoá, dịch vụ triển khai phát triển, cấu hình 
nâng cấp Cổng thông tin iportal.bsr.vn Công ty TNHH MTV 


Lọc Hoá Dầu Bình Sơn 


Số lượng khách 


> 100.000 nghìn khách hàng là cá nhân, tổ chức và doanh 


2 


hàng nghiệp 


| 
Panasonic lí ` Va š Ego 


Ri 


ideas for life Aunt LATHANH HOTEL 


GP bl Bapo -> =<. 
II. THÔNG TIN CHI TIÉT 


1. Bộ máy tổ chức 


Khách hàng tiêu 


vær Ñ 


biéu 


Bộ máy tổ chức của Softdreams được xây dựng theo mô hình quản lý chặt 


chẽ, cụ thể: 


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
HỘI ĐỒNG QUAN TRİ 


BAN LÅNH ĐẠO 
n lånh đạo công ty Å chi nhán 


2. Đội ngũ nhân sự 

Hiện tại, đội ngũ nhân sự của Softdreams gồm hơn 300 nhân sự trong đó 100% nhân 
viên đạt trình độ đại học trở lên, có nhiều thạc sỹ, kỹ sư và các cử nhân đạt chứng 
chỉ quốc tế và có kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai các dự án công nghệ 
thông tín lớn... 

Đồng thời, Softdreams luôn chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng đào tạo 
nghiệp vụ - tiếp cận công nghệ hiện đại nhất cho đội ngũ nhân sự. 

3. Thành tích 

- Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đứng đầu danh sách thẩm định của Cục Thuế Hà 
Nội 


- Đơn vị đứng đầu danh sách đơn vị cung cấp HĐĐT theo Quyết định 635 - TCT do 
Cục thuế Hồ Chí Minh Thẩm định 

- Đơn vị đứng đầu danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp nhận, truyền và 
lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế theo Thông tư 78/2021/TT-BTC 

- Đang cung cấp giải pháp công nghệ cho hơn 100.000 nghìn khách hàng là cá nhân, 


tổ chức, doanh nghiệp... 


III. CÁC GIẢI PHÁP PHÂN MỀM TIÊU BIÉU 


Easy 
eContract 


Creditinro 


1/ Phần Mềm Hóa Don Điện Tử Easylnvoice 

2/ Phần Mềm Kế Toán Easybooks 

3/ Chữ Ký Số EasyCA 

4/ Phần Mềm Quản Lý Hóa Don Đầu Vào EasylIn 


5/ Các dự án tiêu biểu 


- Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử - Tổng Công ty Viễn thông Viettel - 
Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 

- Xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối khách hàng vay - Trung tâm thông tin 
tín dụng quốc gia Việt Nam. 

- Phát triển phần mềm, nâng cấp, quản trị, vận hành, khai thác, giám sát phần 
mềm Công ty xổ số - Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Vietnamnet. 

- Triển khai chính sách bảo mật - Công ty cổ phần công nghệ thông tin và truyền 
thông Tecapro 

- Cung cấp hàng hoá, dịch vụ triển khai phát triển, cấu hình nâng cấp Cổng thông 
tin iportal.bsr.vn Công ty TNHH MTV Lọc Hoá Dầu Bình Sơn - Trung tâm kinh 
doanh VNPT Quảng Ngãi - Chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông. 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Ngân hàng First Commercial Bank, LTD. - 
chi nhánh TP Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Công ty TNHH Becamex Tokyu 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Bệnh viện Hùng Vương 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Công ty Luật TNHH Baker & Mckenzie (Việt 
Nam) 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Bệnh viện quận Tân Bình 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử - Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang 
- Becamex 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử dữ liệu tập trung cho các chi nhánh của Công 
ty cổ phần đầu tư Thế giới sữa trên toàn quốc 

- Tư vấn, triển khai hoá đơn điện tử dữ liệu cho chuỗi thương hiệu Ivy Moda các 


chi nhánh trên toàn quốc cho Công ty cổ phần Dự Kim. 


IV. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 


Softdreams luôn tôn trọng sự hợp tác giữa khách hàng và đối tác, do vậy chúng tôi 
luôn cam kết sẽ gắn liền lợi ích của khách hàng/đối tác với lợi ích công ty và sẵn 
sàng chia sẻ các cơ hội hợp tác hấp dẫn nhất nhằm phát huy tối đa lợi ích của hai 
bên. Đến nay, Softdreams đã triển khai hệ thống thông tin cho hàng trăm khách 


hàng và có quan hệ cộng tác với hàng chục đối tác lớn và có uy tín như: 


5 


- Công ty VNPT 

- Công ty cổ phần dầu khí Bình Sơn 
(BSR) 

- Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 

- Công ty cổ phần công nghệ và 
truyền thông Vietnamnet 997 

- Công ty cổ phần viễn thông quân đội 
Viettel 

- Công ty viễn thông quốc tế Hanoi 
Telecom 

- Ngân hàng First Bank 

- Ivy Modal 

- Vietcombank Leasing 

- Dược phẩm Vĩnh Phúc 

- Công ty gốm sứ Long Phương 

- Công ty TNHH MTV ứng dụng 
KT&SX - Đà Nẵng 

- Công ty TNHH khắc dấu Phước Việt 
- Công ty TNHH tư vấn thuế Long Việt 
- Công ty TNHH ALSTech 

- Công ty Minh Hà 

- Công ty TNHH Thế giới Du lịch Tiim 
- Công ty TNHH Thế giới vé rẻ 

- Công ty TNHH phát triển dự án Toàn 
Cầu 

- Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu dược phẩm H&H 

- Công ty TNHH sản xuất thương mại 
dịch vụ xây dựng MỸ GIA Và gần 
100.000 doanh nghiệp khác. 


- Công ty TNHH thương mại, xuất 
nhập khẩu GINACO 

- Công ty TNHH AC 

- Công ty cổ phần HTC Viễn thông 
quốc tế 

- Công ty TNHH thiết kế kiến trúc xây 
dựng ADCO 

- Công ty cổ phần đầu tư ứng dụng và 
phát triển công nghệ ADT Việt Nam 

- Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế H 
vàX 

- Công ty TNHH Y STEEL Việt Nam 

- Công ty TNHH MTV trang trí nội 
thất xây dựng Hoàng Nam 

- Công ty cổ phần hóa chất khử trùng 
CHÂU Á 

- Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ MAX 

- Công ty TNHH DAE MYUNG VIỆT 
NAM 

- Công ty TNHH sản xuất và thương 
mại Minh Kiến 

- Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ EW Việt Nam 

- Công ty TNHH CPRO VIỆT NAM 

- Công ty cổ phần đầu tư MB Việt 
Nam 

- Công ty TNHH đầu tư MTT 

- Công ty TNHH đầu tư MTT 

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Lavico 
Việt Nam 

- Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ 


6 Yên Phong 


V. CÁC HOAT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý 
* Cổng thông tin kết nối khách hàng vay được hợp tác và phát triển bởi CIC và 


SoftDreams 


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Au 
TRUNG TÂM THÖNG TIN TIN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 


Creditinro 
Å AYE | 
L A Å G 
^? A 


KT $ t HÀNG VAY 


* Sản phẩm chữ ký số EasyCA cua š'#o/ðiögBïB chính thúc được Trung tâm chứng 


thực Quốc gia trao giấy phép 28/2/2020 


SERA ciu PHÉP 


x= og: å 
Y CHÚNG TRE Jj KÝ SÓ CÔNG CONG 
7 CONG N! A THUONG MAI SOFTDREAMS 


` å 
* Softdreams phối hop với các Chi cục Thuế đồng hành với doanh nghiệp cả nước 


triển khai hóa đơn điện tử 


=? Easyln 


Online invoicing soluti 


* Softdreams là đơn vị TOP 1 ký hợp đồng cung cấp nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu 


hóa đơn điện tử với Tổng Cục Thuế 


TÖNG CYC THUẾ 


HÖI NGHI CÖNG BÖ 
TRIÉN HỆ THỐNG HÓA BON ĐIỆN TỬ 


Hà Nội, ngày 21.11.2021 


ĐIỆN XW 


Å die | AFR 


RS > Hồ Sơ Năng Lực 


SOFT DREAMS 
Make IT Simple 


10 


